Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 29, Số 2 (2013) 66-74 


Dia danh đường phố Hà Nội giai đoạn Pháp thuộc 


Nguyễn Thị Việt Thanh*, Phùng Thị Thanh Lâm 


Viện Việt Nam học & Khoa học phát triển, Đại học Quốc Gia Hà Nội 
144 Xuân Thủy, Cau Giây, Hà Nội Việt Nam 


Nhận ngày 10 tháng 4 năm 2013, 
Chỉnh sửa ngày 29 tháng 5 năm 2013; Châp nhận đăng ngày 18 tháng 6 năm 2013 


Tóm tắt: Bài viết tập trung mô tả bức tranh hệ thống địa danh đường phố Hà Nội giai đoạn Pháp 
thuộc (từ năm 1988 đến năm 1945). Mục đích khang định vai trò của Pháp tại Hà Nội được thé 
hiện rõ bằng chủ trương đặt tên phố bằng tiếng Pháp. Bên cạnh hệ thống chỉ loại được sử dụng 
hoàn toàn theo quy định của Pháp, các yếu tố định danh được cấu tạo theo hai kiểu ý nghĩa cơ bản 
là ý nghĩa mang tính đăng ký và ý nghĩa mang tính mô tả. Nhóm định danh mang tính đăng ký chủ 
yếu áp dụng đối với các phố mới xây dựng, là tên các quan chức chính quyên, nhà văn hóa, khoa 
học người Pháp. Đối với hệ thống địa danh đường phố Hà Nội truyền thống vốn chủ yếu mang ý 
nghĩa mô tả, chính quyền áp dụng phương thức dịch trực tiếp và dịch tương đương sang tiếng 
Pháp. Bằng các số liệu và dẫn chứng cụ thể, bài viết giúp người đọc hình dung một hệ thống địa 
danh đường phó Hà Nội với những điều kiện lịch sử, chính trị, văn hóa hết sức đặc thù của giai 


đoạn Pháp thuộc. 


1. Mö đầu 


Sau đạo dụ của vua Đồng Khánh công 
nhận Hà Nội là “nhượng địa” của thực dân 
Pháp và được Toàn quyền Đông Dương phê 
chuẩn ngày 3/10/1888 nhằm biến Hà Nội trở 
thành ”Paris thu nhỏ” - thủ phủ của Pháp tại 
Đông Dương, Hà Nội có những bước chuyên 
mới trên nhiều phương diện như hoạch định đô 
thị, xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết lập bộ máy 
hành chính theo mô hình đô thị hiện đại của 
phương Tây. Các cấp hành chính phô biến của 
Thăng Long — Hà Nội với tư cách là các đơn vi 
hành chính cơ sở của triều đình nhà Nguyễn 
trong gần suốt thế kỷ 19 (từ 1802 -1887) đứng 


* ÐT.: +84-904152536 
Email: thanhntv@ vnu.edu.com 


66 


đầu là Phủ (HF) rồi đến Huyện (##), tiếp đến là 
Tổng (4l) và cuối cùng là Phường 
()/Thôn(}ŸÌ)/Trại (38). Các cấp quản lý hành 
chính này được bô sung và thay thé dàn băng 
một khái niệm mới mang tính phương Tây là 
“phố”. Cùng với hàng loạt van đề như xác định 
ranh giới của Hà Nội, tổ chức bộ máy hành 
chính, xây dựng cơ sở hạ tầng... được ráo riết 
thực hiện, chính quyền thực dân Pháp quyết 
định thành lập thành phố Hà Nội với tư cách là 
thủ phủ của tỉnh Hà Nội. 


2. Quá trình hình thành và phát triển đô thi 
Hà Nội trong giai đoạn Pháp thuộc 


Theo Nghị định số 18 phân định ranh giới 
thành phố Hà Nội được Tổng trú sứ Pháp 


N.T.V. Thanh, P.T.T. Lâm / Tạp chí Khoa học DHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 29, Số 2 (2013) 66-74 67 


Parreau ký ngày 14-9-1888, phạm vi không 
gian Hà Nội bắt đầu từ Sở Thuế quan (nay là 
Bảo tàng Quốc gia Việt Nam), qua Blockhaus 
Nord (lô cốt phía bắc, nay thuộc phố Phó Đức 
Chính, quận Ba Đình), đường Grand Bouddha 
(đường Đức Phật Lớn, nay là phố Quan Thánh), 
đường bao quanh thành Hà Nội, kéo đến đường 
phủ Thanh Oai (phố Văn Miếu - Quốc Tử 
Giám), chùa Sinh Từ (nay là phó Duy Tân), 
đường Huế (nay là phó Huế), công sự Huế, qua 
đê thuộc khu nhượng địa (khu Đồn Thủy) cho 
đến tận sông Hồng (dẫn theo [2]). Về cơ bản, 
thành phó Hà Nội nằm trên đất của 5 tong thuộc 
huyện Thọ Xương là Vĩnh Xương. Yên Hòa, 
Thuận Mỹ, Đồng Xuân, Đông Tho và tổng Yên 
Thành thuộc huyện Vĩnh Thuận, phía đông 
thành phố tiếp giáp với sông Hồng, phía bắc, 
tây và nam được xác định bởi một đường thắng 
chạy với 15 cột mốc. Với việc tách thành phố 
Hà Nội, 3 tổng còn lại của huyện Thọ Xương 
(Kim Liên, Phúc Lâm, Thanh Nhàn bao gồm 12 
xã thôn phường) và 4 tổng của huyện Vĩnh 
Thuận (Thượng, Trung, Nội, Hạ bao gồm 29 
đơn vị xã thôn phường) thuộc phạm vi tỉnh Hà 
Nội. Tuy vậy, sau đó, phạm vi của thành phố 
Hà Nội tiếp tục được mở rộng bằng một số 
Nghị định của chính quyền Pháp nhằm đáp ứng 
nhu cầu xây dựng và chỉnh trang đô thị, lần lượt 
một số đất của các khu vực trên cũng được 
nhập vào phạm vi của thành phố Hà Nội vào 
các giai đoạn sau đó. 

Sau khi xây dựng xong khu ”nhượng địa” 
với diện tích thực tế là 18 ha trên đất của các 
phường Thủy cơ Trúc Võng, Biện Dương, Tự 
Nhiên thuộc tổng Phúc Lâm (nay là khu vực từ 
đầu phố Tràng Tiền, tới phố Lê Thánh Tông, 
Trần Thánh Tông kéo tới phố Nguyễn Công 
Trú), chính quyền Pháp tiến hành mở các pho 
theo tiêu chuẩn châu Âu. Lan đầu tiên, việc thé 
chế hóa các quy chuẩn đối với đường, phó, bao 
gồm cả các khu phố cũ và khu phố mới được 


chính quyền thuộc địa thực hiện. Lộ trình xây 
dựng phố được chia thành ba giai đoạn (dẫn 
theo [2]): 

- Giai đoạn thứ nhất (1875-1888): mở 
đường nối khu vực Nhượng địa với khu vực 
Trường Thi và Hoàng Thành, đồng thời mở một 
loạt phố phía đông hồ Hoàn Kiếm quanh trục 
đường Hàng Khay - Tràng Tiền. Khoảng gan 
50 phố được mở trong giai đoạn này, như các 
phố Francis Garnier (nay là Đinh Tiên Hoàng), 
Beauchamp (nay là Lê Thái Tô), Jules Ferry (nay 
là Hàng Trống), Henri Riviere (nay là Ngô 
Quyên), Nhà Chung, Citadelle (nay là Đường 
Thanh), ... 

- Giai đoạn thứ hai (1889-1920): đây là giai 
đoạn mở nhiều phố nhất, khoảng gần 130 phó, 
trong đó có nhiều phó lớn, tạo nên các trục 
chính của Hà Nội như các phó Gambetta (nay là 
Tràn Hưng Đạo), Carreau (nay là Lý Thường 
Kiét), Gia Long (Bà Triệu), Bobillot (Lê Thanh 
Tông), Grand Bouddha (Quán Thánh), Rialan 
(Phan Châu Trinh), route du Hué (Phố Hué), ... 

- Giai đoạn thứ ba (1921-1945): là giai 
đoạn việc đầu tư khai thác thuộc địa của Pháp ở 
Việt Nam nói chung và ở thành phố Hà Nội nói 
riêng có nhiều giảm sút do chính quyền thực 
dân Pháp ở chính quốc phải tập trung tham gia 
vào cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Việc 
quy hoạch Thành phố cũng chịu nhiều ảnh 
hưởng đáng kế so với những năm trước. 
Khoảng 60 phố được xây dựng trong giai đoạn 
này, trong đó nhiều pho nam 6 khu vuc phia 
nam thanh phó thuộc tổng Tả Nghiêm, Hậu 
Nghiêm, như Hoàng Cao Khải (Lê Đại Hành), 
Voie 202 (Đại Cò Việt), Cheon (Phạm Đình 
Hồ)...và một số phó năm phía Bắc, thuộc tổng 
Yên Thành (huyện Vĩnh Thuận) như phố 
Maurice Graffeuil (Bích Câu), Voie 97 sau đổi 
thành phố Hai Bà Trung (1 đoạn phố Trúc 
Bạch), Antoine Bonnet sau đối thành Nguyễn 
Công Trú (Châu Long),... 


68 N.T.V. Thanh, P.T.T. Lâm / Tạp chi Khoa học DHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 29, Số2 (2013) 66-74 


Cùng với việc mở rộng và phân chia Hà Nội 
thành 8 đơn vị hành chính cấp khu phố là việc 
đặt tên cho các đường phố cũ và mới và các 
công viên của Hà Nội. Thời gian đầu, việc đặt 
tên phố phải được thông qua bằng nghị định của 
Toàn quyền Đông Dương. Sau đó việc đặt và 
đổi tên phố dần dần được thé chế hóa, tién hành 
theo một nguyên tắc và quy trình thống nhất 
[10]. Để khẳng định vị trí thống trị của chính 
quyền thực dân tại Hà Nội đồng thời mở rộng 
ảnh hưởng của văn hóa ”mẫu quốc” tất cả các 
phố đều mang tên tiếng Pháp. Theo quy định 
của chính quyền thuộc địa, các đường phố mới 
mở sẽ được đánh số theo thứ tự, rồi sau đó mới 
được đặt tên. Vì vậy, trong tiêu sử địa danh của 
rất nhiều các đường phố của Hà Nội được xây 
dựng giai đoạn Pháp thuộc, địa danh đầu tiên là 
*yoie ...”, như ”voie 55” (đường Hùng Vương), 
”voie 60” (phố Lê Hồng Phong), ”voie 191” 
(phố Lê Đại Hành) (theo [1, 2]). Việc đặt tên 
phó theo con số là sự mô phỏng phong cách 
hiện đại của nhiều nước châu Âu và trình tự các 
số về cơ bản thể hiện trình tự quy hoạch và xây 
dựng đường phó. Sau đó, các địa danh ban đầu 
này đều được thay thế bằng các địa danh mới có 
nghĩa (trừ một số trường hợp đặc biệt vẫn còn 
quen sử dụng đến tận những năm gần đây). 


3. Cấu tạo phức thé địa danh đường phố 
3.1. Yếu tő chỉ loại 


Giống như mọi đơn vị định danh, mỗi tên 
phố là một phức thé địa danh gồm hai phan: 
phần chỉ loại và phần định danh. Phần chỉ loại 
gồm các yếu tố phân biệt theo độ lớn của phố: 
boulevard (đại lộ), avenue (phó lớn), rue (phó), 
ruelle (phố nhỏ hẹp, đường hẻm), impasse 
(ngõ). Theo các tiêu chí trên, 17 đường phố 
chính lớn có vỉa hè rộng được xây dựng trong 
giai đoạn đầu với tư cách là những trục phố 
chính như Dinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Tran 


Hưng Đạo, Ngô Quyên ..(tÊn goi ngày nay) 
được gọi là ”Boulevarđ°. Những phố nhỏ hơn 
như phô Quán Thánh, phố Nhà Thờ được gọi là 
”Avenue”. Những phố lớn chạy dẫn từ trung 
tâm ra các vùng dân cư ngoài thành phố được 
gọi là ”Route”, như phố Huế, đường Thanh 
Niên, đường Quan Ngựa ngày nay. Dai đa số 
các đường phố khác đều được gọi là rue” 
(phó) hoặc ”ruelle” (phố nhỏ hẹp, đường hẻm). 
Ngoài ra còn một số yếu tố chỉ loại đặc biệt, 
tương đối ít xuất hiện như Cité (ngõ xóm, như 
Cité Chân Hưng - Ngõ Hang Cỏ), digue (dé, 
như Digue Pareau — phố Hoàng Hoa Thám), 
place (nơi, như Place du Commerce — phé Cho 
Gao), quai (kè sông, như Quai Clémenceau — 
đường Trần Nhật Duật) (theo [1, 8, 9]) ....Với 
phương thức sử dụng từ chỉ loại này, chính 
quyền Pháp đã áp đặt hoàn toàn ý nghĩa của các 
từ tiếng Pháp vào khi xây dựng tên cho đường 
phó Hà Nội. 

Giữa phần chỉ loại và phần định danh 
thường được nối bằng phân từ sở hữu là de, des 
khi phần định danh là một danh từ, chẳng hạn 
như Rue de la Citadelle, Route de l'Abattoir, 
Rue des Caisses, Rue du Papier. Đối với tên 
phố được đặt theo tên người thì cấu trúc định 
danh chỉ bao gồm yếu tố chỉ loại và tên người, 
vi du Rue Victor Hugo, Boulevard Henri 
d’ Orleans, Boulevard Gambetta... 


3.2. Các kiểu ý nghĩa của bộ phận định danh 


Nhìn tổng thể hệ thống tên gọi đường phố 
Hà Nội giai đoạn 1875-1945 có thể phân chia 
thành một số lớp địa danh với các kiểu loại ý 
nghĩa cơ bản sau: 

3.2.1. Lớp địa danh mang ý nghĩa đăng ký 

Khi khảo sát hệ thống địa danh Hà Nội từ 
giai đoạn Pháp thuộc, chúng tôi thấy rằng một 
lớp địa danh chiếm vị trí hết sức đặc biệt, không 
chỉ về số lượng, bị quy định bởi những điều 
kiện chính trị - lịch sử đặc thù của giai đoạn 


N.T.V. Thanh, P.T.T. Lâm / Tạp chí Khoa học DHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân ăn, Tập 29, Số 2 (2013) 66-74 69 


này, đó là lớp địa danh sử dụng tên người, 
thuộc vào loại địa danh có giá trị đăng ký theo 
hệ thống phân loại của các nhà địa danh học. 

Sau khi phương thức đánh số được sử dụng 
giai đoạn đầu, tạo nên hệ thống địa danh thuần 
túy có ý nghĩa ký hiệu, phương thức sử dụng 
nhân danh (tên nguoi) làm tên phố bắt đầu được 
chính quyền Pháp sử dụng, tạo nên hệ thống địa 
danh mang ý nghĩa đăng ký. Theo tài liệu của 
chính quyền Pháp tại Đông Dương [II] đến 
tháng 7/1904 thành phố Hà Nội gồm 131 đường 
phố được xây dựng chủ yếu nằm ở phía đông và 
đông nam của Hoàng Thành. Vào thời gian này, 
só lượng phố mang nhân danh không nhiều. 
Trong số 131 tên phó được thống kê chỉ có 32 
tên phố được đặt theo nhân danh (chiếm 
24.4%), trong đó chỉ 2 đại lộ được đặt theo tên 
hai vị vua của triều Nguyễn là Gia Long và 
Đồng Khánh, các phố còn lại được đặt tên theo 
tên người Pháp gồm các nhà khoa học, nhà văn 
hoặc các nhà chính tri. 

Tuy vậy, với mục đích khang định hơn nữa 
VỊ tri, quyền lực của mình tại Việt Nam, khẳng 
định ý tưởng xây dựng một đô thị thuộc địa của 
Pháp, từ cuối thế kỷ 19, chính quyền thực dân 
chính thức ra quy định về việc sử dụng nhân 
danh và lựa chọn tên người để đặt tên cho 
đường phó, với một số tiêu chí để xét duyệt 
(dẫn theo [2]): 

- Tên các sĩ quan các cấp trong quân đội 
Pháp đã có nhiều công trong công cuộc “bình 
định” xứ Bắc Kỳ; 

- Tên của các nhà hoạt động chính trị Pháp 
đã giữ những chức vụ quan trọng trong hệ 
thống chính quyền thực dân tại Pháp và tại 
Đông Dương; 

- Tên của các danh nhân văn hóa Pháp và 
Việt; 

- Tên của các nhân vật lịch sử Pháp và 
Việt, tên của những người có công trong việc 
truyền bá văn hóa nước Pháp với xứ thuộc địa. 


Với quy định này, việc sử dụng nhân danh 
trở thành khuynh hướng chủ yếu trong việc đặt 
tên các con phố mới thậm chí đôi khi thay thế 
cả những con phó đã được đặt tên. Phần lớn đó 
là tên của các nhà chính trị, quân sự có liên 
quan hoặc ”có công” trong công cuộc xâm lược 
và bình định Bắc Kỳ và Hà Nội. Maréchal 
Joffle — thống chế có nhiều công lao trong công 
cuộc viễn chinh Bắc Kỳ, Francis Garnier — VỊ 
chỉ huy Pháp chinh chiến ở nhiều tỉnh Bắc kỳ, 
sau đó bi quân Cờ đen giết, Bobillot Jules - 
trung sĩ trong quân đội viễn chinh được ghi 
công trong trận đánh nhau với quân Cờ Den...., 
hoặc các nhà quản lý giữ chức vụ quan trọng 
trong hệ thống chính quyền thực dân ở Đông 
Dương như Paul Bert - thống sứ An Nam Bắc 
Kỳ, Van Vollenhoven — toàn quyền Đông 
Dương được chọn đặt cho những đường phố 
lớn. Với tiêu chí ”có công với việc truyền bá 
văn hóa Pháp”, một số nhân vật như Madame 
Autigeon — người có công trong việc phát triển 
ngành thêu ren ở Hà Nội và Bắc Kỳ vốn là tên 
của phố Đặng Tắt, hay Alexadre de Rhodes — 
người đã góp phần quan trọng vào việc hình 
thành chữ quốc ngữ Việt Nam hiện đại cũng 
từng được lay tên đặt cho phố Đặng Trần Côn 
ngày nay. Ngoài ra, tên của một số kiến trúc sư, 
nhà khoa học, bác sĩ nỗi tiếng cũng được xuất 
hiện trên một số đường phó, như Victor Hugo - 
đại văn hào (phó Hoàng Diệu), Albert Calmette 
- bác sĩ nổi tiếng đã từng làm việc ở Đông 
Dương và cũng là người tìm ra thuốc BCG 
phòng bệnh lao cho trẻ sơ sinh (phó 
Yersin)....Một số phó không chi sử dụng tên mà 
còn đưa cả chức vụ chính thức thành một bộ 
phan cua địa danh, như Boulevard Amiral 
Courbet (đại lộ Đô đốc Cuốc-bê, nay là phố Lý 
Thái Tổ), Rue Capitaine Labrousse (phô đại úy 
La-bơ-rut-xơ, nay là phố Lý Đạo Thành), Rue 
Général Constant (phố tướng Công-xơ-tăng, 
nay là phố Đoàn Trần Nghiệp), Rue Générale 
Beyli (phô tướng Bey-li-e, nay là phố Hàng 
Chuối)... 


70 N.T.V. Thanh, P.T.T. Lâm / Tạp chí Khoa học DHQGHN, Khoa học Xã hội va Nhân vin, Tập 29, Số 2 (2013) 66-74 


Bên cạnh đó, tên một số doanh nhân nổi 
tiếng của Phâp cũng được sử dụng dé đặt cho 
các phố buôn bán ở Hà Nội. Phố Nattes en Jonc 
(Hàng Chiếu) có tên từ trước thời Pháp thuộc 
được đổi thành Rue Jean Dupuis; Rue des 
Brodeurs (Phó Thợ Thêu) được đặt năm 1884, 
nhưng lại được đổi tiếp thành Rue Jules Ferry 
vào năm 1890. Rue des Briques (phố Hàng 
Gạch) được đặt năm 1890, nhưng tới năm 1920 
đổi thành Rue Guyli Blanchart. 

Cùng với các tên Pháp, tên người Việt 
cũng được xuất hiện trên một số con phố nhưng 
rất hạn chế. Thống kê tên phố trên bản đồ Hà 
Nội 1946 cho thấy, tổng số phố được chính 
quyền Pháp đặt bằng tên người Việt Nam là 21 
phố (chiếm 6,1% tổng số phố thời kỳ này). 
Ngoài tên một số danh nhân lịch sử như Hai Bà 
Trưng, Ly Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo và một 
số vua quan thời Nguyễn như Gia Long, Đồng 
Khánh, Phạm Phú Thứ..., tên một số người 
Việt phục vụ đắc lực cho chính quyền Pháp 
cũng được sử dụng như Do Hữu Vị, Hoàng Cao 
Khải, Cao Dac Minh... Tuy vậy, đại da số tên 
người Việt đều được đặt cho các phố ngắn hoặc 
ngõ nhỏ. Chang hạn, tên Hai Bà Trung được 
đặt cho một đoạn ngắn phố Trúc Bạch ngày 
nay, tên Nguyên Trãi đặt cho con phố nhỏ 
Nguyễn Văn Tó ngày nay. Năm 1928, tên của 
danh nhân Nguyên Du được đặt cho một đường 
lầy lội ở khu Gia Ngư (nay là phố Gia Ngư), 
mãi tới năm 1943 mới được lay lam tén mot 
phố dai hơn sau khi sáp nhập ba đoạn phố vốn 
có tên Pháp là Rue Riquier, Rue Charle Halais 
va Rue Dufourq (phố Nguyễn Du ngày nay). 
Tình trạng trên phản ánh rõ thái độ phân biệt 
đối của chính quyền thực dân đối với người bản 
xứ trên chính mảnh dat của họ. 

3.2.2 Lớp địa danh có ý nghĩa mô tả 

Cùng với hệ thống các địa danh mang tính 
đăng ký bằng tên người, sự tồn tại của nhóm địa 


danh mang tính mô tả cũng chiếm vị trí đáng 
ké, thậm trí chiếm ưu thé, tạo nên đặc thù riêng 
của Hà Nội. 

Trước hết, phần nào có thể thấy rõ diện 
mạo của lớp địa danh này qua hệ thống tên phố 
các phường nghề nghiệp. Khái niệm 36 phó 
phường” sắn liền tên gọi của khu phố cô với 
gan 100 con phó nhỏ. Thợ thủ công từ các làng 
nghề quanh Thăng Long xưa tụ tập về đây, tập 
trung theo từng khu vực chuyên làm nghề của 
mình. Sản phẩm được buôn bán được sử dụng 
làm tên phố, thường với chữ "Hàng" đằng 
trước. Sự ra đời của mỗi phó ”Hàng ...” đều có 
những điều kiện lịch sử, văn hóa và cả điều 
kiện địa lý riêng. Mỗi phố chuyên môn buôn 
bán một loại mặt hàng. Phố Hang Đẩy chuyên 
bán các loại túi, day; phố Hàng Bài tập hợp 
nhiều cửa hàng bán bài lá; phố Hàng Dâu 
chuyên bán các loại dầu lạc, dầu vừng và dầu 
trâu dé ăn và thắp đèn; phố Hang Mun chuyên 
bán vải vụn làm mũ hoặc quần áo trẻ em; phó 
Hàng Sù (nay là Lò Sù) chuyên đóng và bán áo 
quan... Các đja danh phó Hàng Măm, Hàng 
Mành, Hàng Quạt, Hàng Bạc, Hàng Lọng ... đã 
hết sức quen thuộc với người dân Thăng Long — 
Hà Nội nhiều năm trước khi thực dân Pháp vào 
chiếm đóng Hà Nội với những mặt hàng riêng. 
Tính mô tả nghề nghiệp hoặc sản phâm đặc thù 
của phố tạo nên đặc trưng chung của nhóm địa 
danh này. 

Song với mong muốn xây dựng một thành 
phó thuộc địa mang nặng dấu ấn Pháp, chính 
quyền thực dân đồng thời với có gắng sử dụng 
triệt dé tên người Pháp cho những con phó mới, 
còn chủ trương chuyên đổi tên những con phó 
cù sang tiếng Pháp trong khả năng có thể. Nhìn 
lại lịch sử chuyển đổi địa danh của những phố 
cô Hà Nội, có thé thay hai khuynh hướng cơ 
bản: 


N.T.V. Thanh, P.T.T. Lâm / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội va Nhân oăn, Tập 29, Số 2 (2013) 66-74 71 


- Khuynh hướng thứ nhất: Chuyên dịch hầu 
như tương đương về nghĩa giữa tên cũ sang tên 
tiếng Pháp, tạo thành các tô hợp mới về hình 
thức, nhưng nội dung không khác so với tên cũ. 
Đây là phương thức đơn giản nhất và cũng 
được sử dụng nhiều nhất. Như phố Hàng Bông 
được chuyển thành rue de Cotton, phố Hàng 
Buồm gọi là rue des Voiles, phó Hang Cá gọi là 
rue de la Poissonerie, phó Hàng Cân có tên là 
rue de Balances, phó Càu sỗ được gọi là rue du 
Pont en Bois. Rue de la Citadelle (phố công 
thành) được đặt tên cho phố Đường Thành...Do 
phương thức chuyên dịch tương đương này, 
mặc dù địa danh hành chính mang tính chính 
thức là tên tiếng Pháp, nhưng đối với đại đa số 
người dân lao động Hà Nội, việc sử dụng địa 
danh quen thuộc bằng tiếng Việt không ảnh 
hưởng đến cuộc sống thường ngày. 

- Khuynh hướng thứ hai: Mô tả một cách 
gián tiếp bằng cách mô phỏng tên phố cổ bằng 
một cách diễn đạt khác có liên quan về ý nghĩa 
với mặt hàng hoặc người sản xuất mặt hàng 
mang tính đại diện của khu vực đó. Ví dụ Hàng 
Trống női tiếng các nghề thêu ren, làm long và 
làm tranh, song được đặt chung bằng tên là Rue 
des Brodeurs (phó thợ thêu). Phố Hàng Khay 
noi tiếng bởi nghề làm đồ mỹ nghệ, khám trai 
tinh xảo nên được đặt tên là Rue des Incrusteurs 
(phố Tho Kham). Phố Hàng Bac, một phó rất 
lâu đời nổi tiếng với nghề kim hoàn truyền 
thống cùng các xưởng đúc bạc nén, được đặt 
tên theo một hoạt động có tính đặc thù Rue de 
Changeurs (phó những người đổi bạc). Hay 
một phố khác có tên dân gian là phố Hàng Bừa 
(hay Hàng Cuốc) được đặt lại tên Rue des 
Forgerons (phố người thợ rèn) để những năm 
sau đổi tên thành phố Lò Rèn. Một con phố 
ngay sát bên chợ Đông Xuân, là nơi hàng ngày 
nông dân ngoại thành hay tập trung để bán các 
thứ nông sản nhiều nhất là các loại khoai như 
khoai lang, khoai sọ, khoai môn, cùng với gạo, 


ngô, đỗ, san được gọi tên là Rue des Tubercules 
(phố các củ) và được quay trở lại với tên Hàng 
Khoai vào năm 1945. 

Mặc dù một số it phố sau một thời gian có 
tên gọi tiếng Pháp bằng phương thức chuyển 
dịch như trên, được thay thế bằng một địa danh 
khác mang tính đăng ký, như Rue đes Brodeurs 
(phố Thợ Thêu) được đặt năm 1884, nhưng lại 
được đổi tiếp thành Rue Jules Ferry vào năm 
1890, Rue des Briques (phố Hàng Gạch) được 
đặt năm 1890 nhưng tới năm 1920 đổi thành 
Rue Guyli Blanchart, nhưng có thé nói phương 
thức mà chính quyền Pháp lựa chọn xử lý đối 
với hệ thống địa danh phó cô Hà Nội là tương 
đối nhất quán. Theo tài liệu năm 1905 của 
chính quyền Pháp [11], tính đến ngày 1 tháng 7 
năm 1904, trong số 131 phố đã có của giai đoạn 
này, khoảng gần 90 phố (khoảng 70%) có tên 
gọi được tạo nên bằng cách dịch trực tiếp hoặc 
gián tiếp tên gọi cũ. Tới các giai đoạn sau, do 
số lượng các phố mới tăng lên, địa danh chủ 
yếu mang tính đăng ký, song lớp địa danh mang 
tính mô tả trên vẫn tạo nên mau sắc riêng của 
hệ thống địa danh Hà Nội truyền thống trong 
giai đoạn Pháp thuộc. 

Cùng với lớp địa danh mang ý nghĩa mô tả 
nghề nghiệp đặc trưng cho hệ thống phó Hàng 
..”, đối với một số đường phố khác, phương 
thức mô tả vẫn được sử dụng như một phương 
thức rất thuận lợi và hữu hiệu. Đối tượng được 
sử dụng dé mô tả tương đối đa dạng. Có thể liệt 
kê ở đây ba loại đối tượng chủ yếu được lựa 
chọn: 

- Thứ nhất: chọn đặc điểm về người cư trú, 
như rue des Cantonnais (phố người Quảng 
Đông, nay là Hàng Ngang); rue des Phúc Kiến 
(phố của người Phúc Kiến, nay là phố Lãn 
Ông), hay Impasse de I’Intentites (ngõ Căn 
cước, do có khu nhà ở của những người làm tại 
Sở căn cước, nay là ngõ Lý Thường Kiét). 


72 N.T.V. Thanh, P.T.T. Lâm / Tạp chí Khoa học DHQGHN, Khoa học Xã hội va Nhân uăn, Tập 29, Số 2 (2013) 66-74 


- Thứ hai: Chọn một địa điểm có tính đặc 
trưng nhất, phân biệt phố đó với các phố khác. 
Đây là phương thức phổ biến nhất, có thé thay 
qua hàng loạt trường hợp, như: Phố Quán 
Thánh xưa có tên là Avenue du Grand Bouddha 
(phố Phật lớn). Phố Nguyễn Công Trứ xưa có 
tên là Rue Cimetiére (phố Nghĩa Trang vì có 
một nghĩa trang cũ của người Pháp). Rue de la 
Prison (phố Nhà Tù) là tên gọi cũ của phố Hỏa 
Lò, Rue de la Philharmonique là tên cũ của phố 
Hồ Hoàn Kiếm vì ở đó có một rạp hát cùng tên, 
Rue de l’ Hopital Chinois là tên phó Hòe Nhai 
vì có một nhà thương của người Trung Hoa. 

- Thứ ba: chọn đặc điểm về hình dạng địa lý 
của phó, như trường hop Route Circulaire (phố 
đường vòng) là tên đặt cho phố Đại La và 
Trường Chinh. 

Bên cạnh hệ thống địa danh chính thức do 
chính quyền Pháp quy định, không ít đường phố 
Hà Nội có các tên mang tính ”dân gian” do 
nhân dân tự đặt và sử dụng trong cuộc sống 
hàng ngày. Phương thức cầu tạo chủ yêu vẫn là 
phương thức mô tả đặc trưng. Phố Ngô Sĩ Liên, 
trước đây bên cạnh địa danh ký hiệu Voie 55 
sau đó được mang tên chính thức là Rue Lý 
Thường Kiệt (năm 1931), nhưng người dân vẫn 
quen gọi là phố Hàng Ðüa do là nơi sinh sống 
của phan lớn dân lao động nghèo. Phố Tuệ Tĩnh 
vốn được xây dựng và có tên Rue Goussard từ 
khá sớm (năm 1919), song hầu hết dân Hà Nội 
đều quen gọi là phố Chợ Đuổi bởi có bãi họp 
chợ vào xâm tối khi Chợ Hôm đóng cửa bị lính 
canh đuổi. Một ngõ nhỏ ở khu vực tối tăm, lầy 
lội thuộc thôn Thổ Quan trước đây, mang tên là 
Ngõ Ăn mày do tập trung nhiều người làm nghề 
hành khát (đến năm 1945 được đổi thành ngõ 
Đoàn Kết). Một số con ngõ khác như ngõ 
Thuận Thành là do lấy tên của một cửa hiệu 
kiêm nơi sản xuất xà phòng, sau đó là thuốc lá 
nôi tiếng thời Pháp thuộc; ngd Tam Thương có 
tên do có một kho chứa tạm thóc dân nộp trước 


khi chuyền vào kho chính từ thời Nguyễn và 
những tên gọi này còn lưu giữ đến tận ngày nay. 

Từ 1875 đến 1945, không ít các đường phố 
Hà Nội qua nhiều lần đổi tên vì những lý do 
khác nhau. Có những phố đổi tên tới 4 - 5 lần, 
như phố Chu Văn An tính đến năm 1945 đã 
từng có 5 tên gọi khác nhau, bắt đầu là voie 54, 
sau đó là Avenue NaHonale (1909), Avenue Van 
Vollehoven (1919), Rue du Destenay (1928), 
phố Nhâm Diên (1945), đến năm 1951 mới 
mang tên Chu Văn An. Cũng có những phó qua 
nhiều lần tách nhập với những lần đổi tên khá 
phức tạp như đoạn phố Trang Tién — Hàng 
Khay hay phố Bà Triệu. Giai đoạn chính quyền 
Pháp ra quyết định đặt và đổi tên nhiều nhất là 
từ năm 1919 đến năm 1933. Tổng số phố được 
đặt, đôi tên trong giai đoạn này là 116 phố trong 
đó năm 1919 là 31 phố, năm 1928 là 35 phó, 
năm 1931 là 21 phố và năm 1933 là 16 phó. Xu 
hướng chủ đạo của việc đặt, đôi tên phố giai 
đoạn này là nhân danh hóa tên các phó. Những 
năm sau, việc đặt hoặc đổi tên phố cũng được 
tién hành nhưng mang tính đơn lẻ. 


4. Địa danh Hà Nội năm 1945 


Sự kiện Việt Nam tuyên bố độc lập năm 
1945 đã làm Nghị định ngày 31-12-1942 của 
Toàn quyền Đông Dương trở thành văn bản 
cuối cùng của chính quyền thuộc địa Pháp ở 
Đông Dương về việc mở rộng Thành phó Hà 
Nội. Thực tế sau cuộc đảo chính của Nhật ngày 
9/3/1945, chính quyền thân Nhật được thành 
lập. Ở Hà Nội, bác sĩ Trần Văn Lai, một trí thức 
có tinh thần dân tộc, Đốc lý (thị trưởng) thành 
phó Hà Nội từ 20/7/1945 đến ngày Cách mạng 
tháng 8 thành công, đã có những quyết định hết 
Sức quan trọng nhằm xóa bỏ ảnh hưởng và vai 
trò của Pháp ở Hà Nội, trong đó có việc đặt lại 
tên hầu hết các đường phố và công viên [6]. 
Các yếu tố chỉ loại Boulevard, Avenue, Rue... 


N.T.V. Thanh, P.T.T. Lâm / Tạp chí Khoa học DHQGHN, Khoa học Xã hội va Nhân vin, Tập 29, Số2 (2013) 66-74 73 


được thay thế hoàn toàn bằng các từ tiếng Việt 
như Đại 16, Đường và chủ yếu là Pho. Hau hết 
các phố cô Hà Nội đều được quay trở lại tên gọi 
cũ với chữ ”Hàng...” thân thuộc. Một số ít 
trường hợp được đặt tên gọi mới nhằm đánh 
dấu đặc điểm mới của phó. Ví dụ Rue de la 
Lague có tên cũ là phố Hàng Son, song từ nam 
1945 lại được mang một tên mới là pho Cha Cá 
do ở phó có một hàng bún ăn với chả cá ngon 
nôi tiếng Hà Nội. 

Đối với hệ thống phố mang tên người 
Pháp, chính quyền bác sĩ Trần Văn Lai quyết 
định đổi hầu hết sang tên người Việt, trừ tên 
phố Y-éc-Xanh (nay là pho Nguyễn Công Trứ) 
theo nguyên tắc: Các danh nhân có uy tín lớn 
được đặt tên cho các phố lớn; Các tên phố có 
quan hệ với nhau được đặt gần nhau. Khu trung 
tâm quanh hồ Gươm là tên các vị vua Đinh, Lý, 
Lê (Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tô, 
Lê Thái Tô,...). Khu vực quanh đường Trần 
Hưng Đạo là các phó mang tên các danh tướng 
nhà Trần như Yết Kiêu, Dã Tượng, Trần Quốc 
Toản. Dọc sông Hồng là những tên phó Trần 
Quang Khải, Trần Nhật Duật và các địa danh 
liên quan tới những chiến thắng lừng lẫy của 
nhà Trần như Vạn Kiếp, Bình Than. 

Sau 19/8/1945 chính quyền cách mạng 
được thành lập. Mặc dù thời gian hoạt động 
công khai của chính quyền ở Hà Nội không lâu 
nhưng vấn đề tên phố cũng được các nhà lãnh 
đạo quan tâm. Tiếp thu về cơ bản những thay 
đổi của chính quyền bác sĩ Trần Văn Lai, chính 
quyền cách mạng ra quyết định đổi tên một số 
đường phố của Thủ đô, chủ yếu nhằm khẳng 
định vị trí, địa vị, tình cảm dân tộc của một 
quốc gia độc lập [6]. Các địa danh Nhân Quyên 
(nay là đường Bắc Sơn), Hạnh Phúc (nay là phố 
Tôn Thất Đàm), Dân Chú Cộng Hòa (nay là 
đường Điện Biên Phủ) xuất hiện thay thế các 
tên gọi cũ....Bên cạnh đó, các địa danh mang 
tên vua quan và tay sai thời nhà Nguyễn cũng 
được xóa bỏ, thay thế bằng tên các anh hùng 


dân tộc, như phố Đồng Khánh được thay bằng 
phố Triệu Quang Phục (nay là phố Hàng Bài), 
phó Gia Long thay băng phó Mai Hắc Dé (nay 
là phố Bà Triệu). Một số địa danh hành chính 
cô như Kim Mã, Hòa Mã, Kim Hoa ... (tên các 
thôn của Thăng Long của thế kỷ 19) được sử 
dụng dé định danh cho những con phố nam trên 
khu vực đó. Có thé nói, năm 1945 là năm đánh 
dấu sự kết thúc của hệ thống địa danh Hà Nội giai 
đoạn Pháp thuộc và mở đầu hệ thống địa danh của 
một Hà Nội hiện đại thuộc chế độ mới. 


5. Lời kết 


Dia danh là một nhân chứng thầm lặng về 
lịch sử tồn tại và phát triển của một khu vực 
trong những điều kiện chính trị, văn hóa, địa lý, 
kinh tế nhất định. Đường phố Hà Nội là một 
loại đơn vị hành chính rất đặc thù của Hà Nội 
với tư cách là một đô thị hiện đại. Nghiên cứu 
địa danh đường phố Hà Nội giai đoạn Pháp 
thuộc không chỉ nhằm tìm hiểu những đặc trưng 
cấu tạo và ngữ nghĩa địa danh từ góc độ thuần 
túy ngôn ngữ học mà còn góp phần làm sống lại 
bức tranh về Thăng Long - Hà Nội ở một giai 
đoạn kỳ lịch sử có ý nghĩa nhất định trong quá 
trình phát triển từ mô hình đô thị truyền thống 
phương Đông sang mô hình đô thị phương Tây 
hiện đại với những điều kiện, hoàn cảnh lịch sử 
- chính trị đặc thù. Bên cạnh mục đích học 
thuật, bài viết hy vọng giúp những người sống ở 
Hà Nội, yêu Hà Nội có thêm tư liệu về lịch sử 
của những con phó xung quanh mình qua 
những tên gọi của chúng. 


Tài liệu tham khảo 


[1] Nguyễn Viết Chức (chủ biên) 2010. Ti điển 
đường phố Hà Nội, NXB Hà Nội. 

[2] Đào Thị Diến (chủ biên) 2010. Hà Nội qua tài 
liệu lưu trữ 1873-1954, Nxb Hà Nội. 


74 N.T.V. Thanh, P.T.T. Lâm / Tap chí Khoa học DHQGHN, Khoa học Xã hội va Nhân vin, Tập 29, Số 2 (2013) 66-74 


[3] Lê Trung Hoa (1994). Địa danh thành pho Hồ chi [II] Gouvernement Général de L'indo-chine, (1905) 
Minh, HCM. Ville de Hanoi (Tonkin), Historique, Dévelopment 

[4] Nam Hồng - Lăng Thi Nga (2010). Đường - phố financier, Règlementation administrative et 
Hà Nội năm 2010, Nxb Hà Nội. Fonctionnement des diversservices municipaux đe 

[5] Phan Huy Lé (chủ biên), 2012. Lịch sử Thăng la Ville de Hanoi, Imprimerie G.TAUPIN &Cie, 
Long Hà Nội”, Nxb Hà Nội. Hanoi 

[6] Lê Mậu Hãn (chủ biên) 2012. Lịch sủ Việt Nam [12] lan Tent, David Blair (2011), "Motivations for 
(tap 4). Nxb Gido duc. naming: The Development of a toponymic 


[7] Nguyễn Quang Ngọc (2008) Cấp phường ở Thăng typology for Australian Placenames", Names, 


Long - Hà Nội: quá trình hình thành, biến đổi va VOL 52 No24 June A da 
những nét đặc trung. Kỷ yếu hội thảo: Quan lý và [13] Lucka Lorber Zoran Stiperski, Emil Hersak, 
phát triển Thăng Long — Hà Nội, Nxb Hà Nội. Pavel Ptacek, Zygmun Gorka, Arkadiusz Kolos, 


are > : s4 A2200 Jelena Loncar,Josip Faricic, Mirjana Milicevic, 
lỗ] Nguyen Vinh Phúc (2010). Dia danh Ha Noi, NxG Ana Vujakovic & Anita Hruska (2011), "Identity 


Ha Nols Ẹ : 4 Ph tip Po tet through Urban Nomenclature : Eight Central 
[9] Bui Thiet ( 2010). Thăng Long — Ha Nội. Từ điên European Cities", Geografisk Tidsskrift - Danish 
địa danh. Nxb Thanh Niên. Journal of Geography, 111(2), 181-194 


[10] Nguyễn Văn Uan (2010). Hà Nội nửa dau thé kỷ 
XX, Nxb Hà Nội (2 tập) 


Names of Hanoi Streets during the French Time 


Nguyễn Thi Việt Thanh, Phùng Thi Thanh Lâm 


Institute of Vietnamese Studies and Development Sciences, VNU, 
144 Xuân Thuy, Cau Giáy, Hanoi, Vietnam 


Abstract: The article focuses on describing the system of names of Hanoi streets during the French 
time (1888 to 1945). The objective of affirming the role of the French in Hanoi was reflected in 
placing the names in French. Apart from the system used completely in accordance with the 
stipulation of the French, the elements of naming were structured in two ways of fundamental 
significance: the significance of registry nature and the significance of description character. The 
group of the names of registry nature was mainly applied to the newly built streets, the names of the 
officials, the French cultural activists and scientists. In terms of the traditional place names of Hanoi 
streets, there were the names of description character and the authorities used the direct translation and 
the equivalent translation into French. With the specific facts and figures and evidences, the article 
helps the reader to imagine a system of the names of Hanoi streets with the extremely characteristic 
historical, political and cultural conditions during the French domination. 


This article focuses on the following issues: a) the process of building and expanding Hanoi city in 
the colonial time; b) the way of naming Hanoi streets by the Vietnamese and French. 


